


Chương 1109: Đạo binh trận



 
Dịch giả: NguyenDzung 

 
Biên: Độc Hành &amp; Sherlock 

 

Hàn Lập bước lên bậc thềm đá cuối cùng, đi tới trước đại điện, đánh giá trên dưới một lượt, chân mày không nhịn được nhíu lại. 

 

Tòa đại điện trước mắt này, trên mỗi viên đá đều khắc một đạo phù văn, trên mỗi cây cột hành lang cũng đều viết một đạo phù văn, rậm rạp chằng chịt, cộng hưởng và kết hợp với nhau tạo thành một tòa phù trận to lớn. Kiểu dạng phù văn này không khó nhận ra, đại khái dùng để củng cố đại điện, khiến cho tòa Tuế Nguyệt Điện này giống như một món pháp bảo vậy, mức độ vững chắc thậm chí vượt xa một số pháp bảo cao cấp. Thế nhưng, cửa đại điện ngay cả một cấm chế pháp trận cũng không có. 

 

Hàn Lập đưa tay lên đẩy cửa, hai cánh cửa điện nặng nề mở vào bên trong. Hắn bước một bước qua ngưỡng cửa, tiến vào trong điện, ánh mắt đảo qua bốn phía. 

 

Chỉ thấy không gian trong đại điện lớn hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, đối diện có thể thấy một thạch đài năm cạnh to lớn, đáy lớn đỉnh nhỏ, nhìn khá giống cái đấu vuông nằm úp trên mặt đất. Thạch đài có tất cả năm mặt bên, trên mỗi mặt lại sử dụng vật liệu tựa hồ không giống nhau, phân biệt năm màu "Kim, Thanh, Lam, Xích, Hoàng", ở trung tâm có khắc một đạo phù văn cổ quái, nhìn vào có lẽ đây là một tòa tế đàn. 

 

Hàn Lập nhìn từ xa thấy trên mặt phẳng của đỉnh tế đàn ngũ sắc đặt một cây đèn màu vàng hình dáng cổ xưa. Cây đèn có chân màu vàng, hơi uốn cong giống thân cây sen khô. Còn ngọn đèn như hoa sen bao quanh vậy, cánh sen tỏa ra bốn phía, trung tâm là một sợi bấc thẳng đứng như đài sen toả ra kim quang lấp lánh. Kim quang từ thần đăng màu vàng toả ra, hóa thành một vòng sáng bảo hộ màu vàng hình bán cầu, bao phủ toàn bộ tế đàn vào trong. 

 

Mặc dù Hàn Lập còn cách tế đàn một đoạn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trên cây đèn màu vàng kia truyền tới lớp lớp ba động Thời Gian Pháp Tắc, cuồn cuộn tuôn ra như thủy triều vỗ bờ làm tâm thần hắn có chút kích động không dứt. 

 

"Cái này chính là Tuế Nguyệt Thần Đăng sao? Ba động Pháp Tắc chi lực thật mãnh liệt..." Đúng lúc này vang lên một tiếng khen ngợi từ bên cạnh, chính là Giao Tam và mọi người đã chạy tới, đang tiến vào đại điện. 

 

Kỳ Ma Tử mang Hùng Sơn cùng năm tên yêu ma đi cuối cùng, cũng tiến vào đại điện. Vừa vào Tuế Nguyệt Điện, ánh mắt Kỳ Ma Tử lập tức nhìn chằm chằm vào Tuế Nguyệt Thần Đăng. Còn đám Ưng Tị Yêu Ma sau khi tiến vào đại điện lại không để ý Tuế Nguyệt Thần Đăng, toàn bộ đều nhìn về ngũ sắc tế đàn kia, trên mặt thoáng lộ vẻ sợ hãi. 

 

Trong lúc ánh mắt mọi người ở đây đều bị đại điện hấp dẫn, một đạo quang mang hai màu đen trắng từ mặt đất ngoài cửa điện chui lên, im hơi lặng tiếng bay vào, chợt loé lên rồi dung nhập vào mặt đất trong điện, biến mất không thấy đâu nữa. 

 

Hàn Lập thu hồi ánh mắt khỏi Tuế Nguyệt Thần Đăng, liếc về đám người Kỳ Ma Tử một cái, ánh mắt hơi trầm xuống. 

 

"Hàn đạo hữu, ta có một đề nghị, ở trong Tuế Nguyệt Điện này ta và ngươi tạm thời gác lại tranh chấp lúc trước, thế nào?" Lúc này, Kỳ Ma Tử bỗng nhiên chủ động truyền âm nói. 

 

"Ta cũng đang có ý đó." Hàn Lập nghe vậy, không chậm trễ trả lời. 

 

Đối với đề nghị của Kỳ Ma Tử, hắn cũng không quá coi là thật, chỉ là trong lòng cũng có chủ ý, chỉ cần đối phương không làm khó dễ, hắn sẽ không chủ động xuất thủ. Dù sao giờ phút này trong đại điện thực sự tốt xấu lẫn lộn quá mức, tất cả mọi người đều theo đuổi tâm tư của mình, nếu hắn và Kỳ Ma Tử nổi lên xung đột, tự nhiên là trăm cái hại mà không một cái lợi. 

 

Đối với Hàn Lập, bất kể là thù oán với Kỳ Ma Tử, hay là ham muốn Tuế Nguyệt Thần Đăng, đều phải xếp sau an nguy bản thân, bất kể ở tình huống nào, bảo vệ tính mạng mới là điều quan trọng nhất. 

 

"Bổn mạng bài đang ở chỗ đó." Hồ Tam đi tới bên cạnh hai người Hàn Lập, bỗng nhiên nói. 

 

Hàn Lập dời mắt nhìn qua, liền thấy trong chỗ bóng phía dưới kim quang của Tuế Nguyệt Thần Đăng có đặt ngay ngắn ba lệnh bài đỏ như máu to bằng bàn tay, trên đó truyền ra lớp lớp khí tức sinh mệnh cường đại. Không cần suy nghĩ nhiều, đây hẳn là bổn mạng nguyên bài của nhóm ba người Lợi Kỳ Mã và Khúc Lân. 

 

Bên cạnh ba tấm bổn mạng nguyên bài còn để một khối thiết bài màu đen hình tam giác, trên đó tựa hồ cũng khắc phù văn gì đó, chỉ là nhìn hết sức mơ hồ, không cách nào thấy rõ. Hàn Lập để ý thấy ánh mắt Giao Tam ngoại trừ hơi để ý trên Tuế Nguyệt Thần Đăng thì nhìn ra phía ngoài khá nhiều, nhiều thời điểm đều chú ý tới vật này. Hắn định mở miệng hỏi, nhưng sau khi suy nghĩ lại không hỏi nữa. 

 

Trên mặt phẳng ở đỉnh tế đàn, trừ những vật này ra còn có một cuốn sách màu vàng được cuốn tròn lại, dùng một sợi tơ vàng buộc lại một cách đơn giản, nhìn vào không thể biết trên đó viết cái gì. Khi Lôi Ngọc Sách nhìn tới cuốn sách màu vàng này, trong mắt rõ ràng thoáng kích động. Gã cùng Văn Trọng liếc nhìn nhau, mắt người kia cũng đầy vẻ mừng rỡ gật đầu một cái. Nhìn qua chắc hẳn là một vật trọng yếu đối với Thông Thiên Kiếm Phái bọn họ. 

 

Ánh mắt Hàn Lập lướt qua mọi người một lượt, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một nghi vấn, lúc trước Khúc Lân tiến vào đầu tiên, giờ phút này đang ở đâu? 

 

Hắn vẫn còn đang nghi ngờ, thì bỗng nhiên Kỳ Ma Tử mở miệng nói với mọi người: "Chư vị..." 

 

Lão vừa mới mở miệng, toàn bộ đại điện bỗng nhiên chấn động kịch liệt, cánh cửa điện vốn đang mở tự động đóng lại. Cùng lúc đó, bốn phía đại điện bắt đầu có kim quang chói mắt rực rỡ chiếu rọi. Từng trận ba động Thời Gian Pháp Tắc mãnh liệt ngay sau đó bao phủ bốn phía lại, hư không xung quanh tựa hồ cũng theo đó bắt đầu vặn vẹo theo. 

 

Mọi người chợt cảm thấy bản thân bị bọc trong một mảnh không gian màu vàng, tốc độ trôi đi của thời gian ở xung quanh nhất thời cực kỳ chậm chạp, mà suy nghĩ và thần niệm của bọn họ đều bị hạn chế cực lớn, cả người đều trở nên chậm chạp đi mấy phần. 

 

Hàn Lập không nói hai lời bấm niệm pháp quyết, quanh thân đại phóng kim quang, nhanh chóng mở rộng ra bốn phía, bao phủ tất cả đám người Lôi Ngọc Sách vào bên trong. 

 

Gần như trong cùng một lúc, Kỳ Ma Tử cũng sớm tạo ra linh vực để chống đỡ, bao phủ Hùng Sơn và năm tên yêu ma lại. 

 

Mọi người tiến vào bên trong Thời Gian Linh Vực, tâm niệm chuyển động dần dần khôi phục như thường, chỉ là tốc độ hành động vẫn bị áp chế không ít, không thể linh hoạt như lúc trước. 

 

Ngay lúc này, trên mặt đất phía trước mọi người bỗng nhiên hiện ra một vòng sáng hình tròn to lớn. Bên trong tuôn ra hào quang dũng động, lại có từng bóng người mơ hồ, từng người từng ngươi liên tiếp chui ra. 

 

Hàn Lập định thần nhìn lại, liền phát hiện những bóng người từ dưới đất chui lên kia, từng thân hình cao gầy, tựa như cây trúc, có vẻ không hợp với bộ kim giáp đang mặc trên người. Chúng đi trên đường phát ra từng tiếng “leng keng”, không ngờ tất cả đề là đạo binh. 

 

Những đạo binh này nhìn gầy gò vô lực nhưng thực tế trên mỗi thân đều truyền ra khí tức không kém. Mà khiến cho mọi người kinh ngạc chính là những đạo binh này sau khi leo lên mặt đất, lại không như ong vỡ tổ lao về phía bọn họ chém giết mà lại đâu vào đấy chia đều thành các đội ngũ, bao vây bọn họ lại tầng tầng. 

 

"Bọn chúng đang..." Lam Nguyên Tử chau mày, nghi ngờ hỏi. 

 

"Bày trận." Hàn Lập chậm rãi nói. 

 

Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, những đạo binh đã dựa theo một thế trận đặc biệt lao tới, vây mọi người vào giữa. 

 

Pháp trận đạo binh vừa hoàn thành, trên người mỗi đạo binh kim giáp đều sáng lên một mảng kim quang chói mắt. 

 

Hàn Lập bị kim quang này chiếu vào mắt gây đau nhói, hắn nhanh chóng nhíu lại, thúc giục thần thông Cửu U Ma Đồng. Dưới ánh sáng màu tím từ sâu trong con ngươi sáng lên, quang mang chói mắt khiến người ta không thế nhìn thẳng kia như bị ngăn cách bởi một lớp màn màu tím, không còn gây nhức mắt nữa. 

 

Những người còn lại thấy vậy, cơ hồ cũng đều tự thi triển thủ đoạn, có người dùng thần thông Linh Mục, có người lại lấy pháp bảo, khí vật để ngăn cách, nhìn về phía xung quanh kim quang. 

 

Ánh mắt Hàn Lập đảo qua một lượt, thấy giữa kim quang, áo giáp trên người Kim Giáp đạo binh gầy như cây trúc kia bắt đầu toát ra từng đạo phù văn màu sắc khác nhau. Sau khi chúng bay khỏi thân thể, hóa thành mảng hào quang màu sắc không đồng nhất, chảy ngược lại nhập vào trong thân đạo binh. 

 

Theo dị quang vào cơ thể, những đạo binh này nhất thời phát sinh biến hóa thập phần kỳ quái. Trong đó một đội đạo binh được thanh quang chui vào cơ thể, thân thể phồng lớn rất nhiều, giống như là sung khí làm cơ thể phồng lên gấp đôi, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu xanh. 

 

Một đội đạo binh gần đấy được hoàng quang nhập vào cơ thể, thân hình phồng lớn gấp ba lần. Cả người trên dưới được hoàng quang bao lấy toàn thân, lập tức sinh ra từng khối nham thạch như kim cương, biến thành một người đá thân thể cường tráng, trong tay xuất hiện một cái chùy đá to lớn dài ngang người. 

 

Mà những lam quang chui vào cơ thể đội khác, trên người kim giáp lại giống như bị nhiệt hỏa đốt cháy vậy, trực tiếp tan ra, biến thành một dòng chất lỏng màu vàng, cả thân thể chảy xuôi xuống, tràn đầy mặt đất. 

 

Còn như xích quang vào cơ thể một đội, tại khe hở áo giáp trên người "loé lên", bùng lên từng ngọn lửa đỏ thẫm, rồi biến thành hoả diễm bao bọc xung quanh kim giáp, trong tay nắm một thanh đại đao cán dài có ngọn lửa quấn quanh. 

 

Chỉ có kim quang chui vào cơ thể một đội đạo binh thì không thấy bất kỳ biến hóa gì, chỉ là trong tay mỗi người xuất hiện một thanh trường mâu màu vàng, phía trên khắc rõ hoa văn phức tạp, mũi mâu như có một đạo kim quang xoắn ốc ở bên trên. 

 

"Xảy ra chuyện gì, bày trận coi như đã xong, làm sao có thể đồng thời có nhiều đạo binh bất đồng thuộc tính như vậy?" Trong mắt Hồ Tam chợt lóe dị quang, trên mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi, hỏi. 

 

"Khí tức những đạo binh này không kém, thực lực mỗi cá thể đều có thể so với Kim Tiên, trước mắt những tên này ít nhất cũng khoảng năm trăm tên? Trên thân mỗi tên đều có Pháp Tắc lực thuộc ngũ hành gia trì, điều này sao có thể?" Giao Tam kinh dị nói. 

 

"Ha ha, xem ra trước kia là ta khinh thường lão thất phu Văn Thái Tuế này..." Bên kia, Kỳ Ma Tử tựa như nhìn ra đầu mối đầu tiên, khen ngợi nói. 

 

"Lôi đạo hữu, đây là chuyện gì?" Lam Nguyên Tử nhìn về phía Lôi Ngọc Sách, hỏi. 

 

"Trận này là gì, ta... Ta cũng không rõ." Lôi Ngọc Sách cũng có chút bất ngờ, nói. 

 

Mặc dù đối với mọi người thì gã hẳn là người hiểu rõ Tuế Nguyệt Tháp nhất, thế nhưng đoạn đường này việc ngoài ý muốn không ngừng xảy ra, cho thấy nhận biết của gã đối với tháp cũng không đầy đủ. 

 

"Chủng loại đạo binh là cùng một loại, sở dĩ xuất hiện biến hóa thuộc tính khác nhau là do toà pháp trận này bọn chúng bố trí và toà tế đàn ngũ hành kia cộng hưởng lẫn nhau, giữa chúng có ngàn tơ vạn sợi quan hệ liên kết." Hàn Lập một mực yên lặng, lúc này mới mở miệng nói. 

 

"Ý ngươi nói là... Những thuộc tính biến hóa trên thân những đạo binh này là do tế đàn ngũ hành tạo ra?" Giao Tam nhướng mày một cái, hỏi.